HIẾN PHÁP 


NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


VIỆT NAM 


ŠT NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 


Chịu trách nhiệm xuất bản: 
Q. GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP 
PHẠM CHÍ THÀNH 


Chịu trách nhiệm nội dung: 
ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP - XUẤT BẢN 
TS. VÕ VĂN BÉ 


Biên tập nội dung: VĂN THỊ THANH HƯƠNG 
NGUYÊN THỊ HẢI BÌNH 

NGUYÊN THỊ THẢO 

BÙI BỘI THU 

Trình bày bìa: PHẠM DUY THÁI 
Chế bản vi tính: NGUYEN THỦ THAO 
Đọc sách mẫu: NGUYÊN THỊ THẢO 
VIỆT HÀ 


Số đăng ký kế hoạch xuất bản: 892-2020/CXBIPH/21-295/CTQG. 
Số quyết định xuất bản: 4886-QĐ/NXBCTQG, ngày 16/04/2020. 
Nộp lưu chiểu: tháng 5 năm 2020. 

Mã ISBN: 978-604-57-5568-1. 


HIẾN PHÁP 


NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


VIỆT NAM 


Biên mục trên xuất bản phẩm 


của Thư viện Quốc gia Việt Nam 


Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. - Tái bản. - H. : Chính trị Quốc gia, 2010. 
- 92tr. ; I8cm 


1. Pháp luật 2. Hiến pháp 3. Văn bản pháp 
luật 4. Việt Nam 
342.597023 - dc23 
CTK0189p-CIP 


HIẾN PHÁP 


NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


VIỆT NAM 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
HÀ NỘI - 2019 


CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
—=-—-- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 18/2013/L-CTN ốÃốẽ 
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2013 


LỆNH 
Về việc công bố Hiến pháp 
CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung 
theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, 
kỳ họp thứ 10; 


NAY CÔNG BỐ 


Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 


Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 


chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 
6 thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2018. 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 
TRƯƠNG TẤN SANG 


QUỐCHỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


HIẾN PHÁP 
NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 


LỜI NÓI ĐẦU 


Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân 
dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, 
đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ 
nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu 
nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, 
bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến 
Việt Nam. 

Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ 
Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân 
ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy 
gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân 
tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng 
tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 


năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc 
Tuyên ngôn độc lập, kha1 sinh ra nước Việt 
Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức 
mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ 
của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã 
giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu 
tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất 
nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc 
tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý 
nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa 
đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất 
nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 
xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, 
Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 
1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân 
Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ 
Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước 
mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 


CHƯƠNG I 
CHẾ ĐỘ CHÍNH TRỊ 
Điều 1 


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


là một nước độc lập, có chủ quyền, thống 
nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bao gồm đất 
liền, hải đảo, vùng biển và vùng trời. 

Điều 2 

1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền 
xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân 
dân, vì Nhân dân. 

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền 
lực nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền 
tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân 
với gia1 cấp nông dân và đội ngũ trí thức. 

3. Quyền lực nhà nước là thống nhất, 
có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa 
các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện 
các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. 

Điều 3 

Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền 
làm chủ của Nhân dân; công nhận, tôn 
trọng, bảo vệ và bảo đảm quyển con 
người, quyền công dân; thực hiện mục 
tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 
bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống 


ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện 
phát triển toàn diện. 

Điều 4 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên 
phong của giai cấp công nhân, đồng thời 
là đội tiên phong của nhân dân lao động 
và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung 
thành lợi ích của giai cấp công nhân, 
nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy 
chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ 
Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực 
lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 

2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó 
mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân 
dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu 
trách nhiệm trước Nhân dân về những 
quyết định của mình. 

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên 
Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động 
trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. 


Điều ð 
1. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 


Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc 
cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. 


10 


2. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn 
trọng và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm 
cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc. 

3. Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt. 
Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ 
viết, giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy 
phong tục, tập quán, truyền thống và văn 
hóa tốt đẹp của mình. 

4. Nhà nước thực hiện chính sách phát 
triển toàn diện và tạo điều kiện để các 
dân tộc thiểu số phát huy nội lực, cùng 
phát triển với đất nước. 

Điều 6 

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà 
nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân 
chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân và thông qua các cơ quan 
khác của Nhà nước. 


Điều 7 

1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 
biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành 
theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, 


trực tiếp và bỏ phiếu kín. 
2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng 


11 


nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng 
nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng 
đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân. 

Điều 8 

1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động 
theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã 
hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực 
hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 

2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công 
chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, 
tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ 
với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự 
giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu 
tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi 
biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền. 

Điều 9 

1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ 
chức liên minh chính trị, liên hiệp tự 
nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức 
chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá 
nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng 
lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài. 


12 


Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở 
chính trị của chính quyền nhân dân; đại 
diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát 
huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, 
thực hiện dân chủ, tăng cường đồng 
thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; 
tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt 
động đối ngoại nhân dân góp phần xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Công đoàn Việt Nam, Hội nông dân 
Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh, Hội liên hiệp phụ nữ Việt 
Nam, Hội cựu chiến binh Việt Nam là các 
tổ chức chính trị - xã hội được thành lập 
trên cơ sở tự nguyện, đại diện và bảo vệ 
quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 
thành viên, hội viên tổ chức mình; cùng 
các tổ chức thành viên khác của Mặt trận 
phối hợp và thống nhất hành động trong 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 
chức thành viên của Mặt trận và các tổ 
chức xã hội khác hoạt động trong khuôn 
khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước tạo 
điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 


183 


các tổ chức thành viên của Mặt trận và 
các tổ chức xã hội khác hoạt động. 


Điều 10 


Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính 
trị - xã hội của giai cấp công nhân và 
của người lao động được thành lập trên 
cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao 
động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích 
hợp pháp, chính đáng của người lao 
động; tham gia quản lý nhà nước, quản 
lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, 
thanh tra, giám sát hoạt động của cơ 
quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh 
nghiệp về những vấn đề liên quan đến 
quyền, nghĩa vụ của người lao động; 
tuyên truyền, vận động người lao động 
học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng 
nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Điều 11 


1. Tổ quốc Việt Nam là thiêng liêng, bất 
khả xâm phạm. 

2. Mọi hành vi chống lại độc lập, chủ 
quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, 


14 


chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc đều bị nghiêm trị. 

Điều 19 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thực hiện nhất quán đường lối đối 
ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, 
hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa 
dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội 
nhập, hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng 
độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, 
không can thiệp vào công việc nội bộ của 
nhau, bình đẳng, cùng có lợi; tuân thủ 
Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước 
quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam là thành viên; là bạn, đối tác tin cậy 
và thành viên có trách nhiệm trong cộng 
đồng quốc tế vì lợi ích quốc gia, dân tộc, góp 
phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân 
tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. 


Điều 13 


1. Quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hình chữ nhật, chiều 
rộng bằng hai phần ba chiều dài, nền đỏ, 
Ö giữa có ngôi sao vàng năm cánh. 


15 


2. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hình tròn, nền đỏ, ở giữa 
có ngôi sao vàng năm cánh, xung quanh 
có bông lúa, ở dưới có nửa bánh xe răng 
và dòng chữ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 

3. Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là nhạc và lời của bài 
Tiến quân ca. 

4. Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam là ngày Tuyên ngôn 
độc lập 2 tháng 9 năm 1945. 

5. Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là Hà Nội. 


CHƯƠNG II 
QUYỀN CON NGƯỜI, 
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CƠ BẢN 
CỦA CÔNG DÂN 


Điều 14 


1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, các quyền con người, quyền 
công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, 
văn hóa, xã hội được công nhận, tôn 


16 


trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và 
pháp luật. 

2. Quyền con người, quyền công dân chỉ 
có thể bị hạn chế theo quy định của luật 
trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc 
phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 
hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. 


Điều 1ð 


1. Quyền công dân không tách rời 
nghĩa vụ công dân. 

2. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng 
quyền của người khác. 

ä. Công dân có trách nhiệm thực hiện 
nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. 

4. Việc thực hiện quyền con người, 
quyền công dân không được xâm phạm lợi 
ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp 
pháp của người khác. 


Điều 16 


1. Mọi người đều bình đẳng trước 
pháp luật. 

2. Không ai bị phân biệt đối xử trong 
đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn 
hóa, xã hội. 


17 


Điều 17 


1. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam là người có quốc tịch 
Việt Nam. 

2. Công dân Việt Nam không thể bị 
trục xuất, giao nộp cho nhà nước khác. 

3. Công dân Việt Nam ở nước ngoài 
được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam bảo hộ. 


Điều 18 


1. Người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài là bộ phận không tách rời của cộng 
đồng dân tộc Việt Nam. 

2. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam khuyến khích và tạo 
điều kiện để người Việt Nam định cư ở 
nước ngoài giữ gìn và phát huy bản sắc 
văn hóa dân tộc Việt Nam, giữ quan hệ 
gắn bó với gia đình và quê hương, góp 
phần xây dựng quê hương, đất nước. 


Điều 19 


Mọi người có quyền sống. Tính mạng 
con người được pháp luật bảo hộ. Không 
a1 bị tước đoạt tính mạng trái! luật. 


18 


Điều 20 


1. Mọi người có quyền bất khả xâm 
phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ 
về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; 
không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục 
hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào 
khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm. 

2. Không ai bị bắt nếu không có quyết 
định của Toà án nhân dân, quyết định 
hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân 
dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. 
Việc bắt, giam, giữ người do luật định. 

3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận 
cơ thể người và hiến xác theo quy định của 
luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, 
khoa học hay bất kỳ hình thức thử nghiệm 
nào khác trên cơ thể người phải có sự đồng 
ý của người được thử nghiệm. 


Điều 21 


1. Mọi người có quyền bất khả xâm 
phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá 
nhân và bí mật gia đình; có quyền bảo vệ 
danh dự, uy tín của mình. 


H—O) 


Thông tin về đời sống riêng tư, bí mật 
cá nhân, bí mật gia đình được pháp luật 
bảo đảm an toàn. 

2. Mọi người có quyền bí mật thư tín, 
điện thoại, điện tín và các hình thức trao 
đổi thông tin riêng tư khác. 

Không ai được bóc mở, kiểm soát, thu 
giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín 
và các hình thức trao đổi thông tin riêng 
tư của người khác. 


Điều 29 


1. Công dân có quyền có nơi ở hợp pháp. 

2. Mọi người có quyền bất khả xâm 
phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào 
chỗ ở của người khác nếu không được 
người đó đồng ý. 

3. Việc khám xét chỗ ở do luật định. 


Điều 23 


Công dân có quyền tự do đi lại và cư 
trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài 
và từ nước ngoài về nước. Việc thực hiện 


các quyền này do pháp luật quy định. 


20 


Điều 24 


1. Mọi người có quyền tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo 
một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng 
trước pháp luật. 

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền 
tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 

3. Không al được xâm phạm tự do tín 
ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín 
ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật. 


Điều 2ð 


Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự 
do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập 
hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền 
này do pháp luật quy định. 


Điều 26 


1. Công dân nam, nữ bình đẳng về 
mọi mặt. Nhà nước có chính sách bảo 
đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới. 

2. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo 
điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, 
phát huy vai trò của mình trong xã hội. 

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới. 


21 


Điều 27 

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có 
quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở 
lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội 
đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền 
này do luật định. 


Điều 28 


1. Công dân có quyền tham gia quản lý 
nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận 
và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các 
vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước. 

2. Nhà nước tạo điều kiện để công 
dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; 
công khai, minh bạch trong việc tiếp 
nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của 
công dân. 

Điều 29 

Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có 
quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức 
trưng cầu ý dân. 


Điều 30 


1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo 


22 


với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền về những việc làm trái pháp luật 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 
quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu 
nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền 
được bồi thường về vật chất, tinh thần 
và phục hồi danh dự theo quy định của 
pháp luật. 

3. Nghiêm cấm việc trả thù người 
khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền 
khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm 
hại người khác. 

Điều 31 

1. Người bị buộc tội được coi là không 
có tội cho đến khi được chứng minh theo 
trình tự luật định và có bản án kết tội 
của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật. 

2. Người bị buộc tội phải được Tòa án 
xét xử kịp thời trong thời hạn luật định, 
công bằng, công khai. Trường hợp xét xử 
kín theo quy định của luật thì việc tuyên 
án phải được công khai. 

3. Không al bị kết án hai lần vì một 
tội phạm. 


23 


4. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền 
tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác 
bào chữa. 

5. Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, 
khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi 
hành án trái pháp luật có quyền được bồi 
thường thiệt hại về vật chất, tỉnh thần 
và phục hồi danh dự. Người vi phạm 
pháp luật trong việc bắt, giam, giữ, khởi 
tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
gây thiệt hại cho người khác phải bị xử 
lý theo pháp luật. 


Điều 39 


1. Mọi người có quyền sở hữu về thu 
nhập hợp pháp, của cải để dành, nhà ở, tư 
liệu sinh hoạt, tư liệu sản xuất, phần vốn 
góp trong doanh nghiệp hoặc trong các tổ 
chức kinh tế khác. 

2. Quyền sở hữu tư nhân và quyền 
thừa kế được pháp luật bảo hộ. 

3. Trường hợp thật cần thiết vì lý do 
quốc phòng, an ninh hoặc vì lợi ích quốc 
gia, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống 
thiên tai Nhà nước trưng mua hoặc 


24 


trưng dụng có bồi thường tài sản của tổ 
chức, cá nhân theo giá thị trường. 


Điều 33 
Mọi người có quyền tự do kinh doanh 


trong những ngành nghề mà pháp luật 
không cấm. 


Điều 34 


Công dân có quyền được bảo đảm an 
sinh xã hội. 

Điều 3ð 

1. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn 
nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc. 

2. Người làm công ăn lương được bảo 
đảm các điều kiện làm việc công bằng, an 
toàn; được hưởng lương, chế độ nghỉ ngơi. 

3. Nghiêm cấm phân biệt đối xử, cưỡng 
bức lao động, sử dụng nhân công dưới độ 
tuổi lao động tối thiểu. 


Điều 36 
1. Nam, nữ có quyền kết hôn, ly hôn. 


Hôn nhân theo nguyên tắc tự nguyện, 


25 


tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình 
đẳng, tôn trọng lẫn nhau. 

2. Nhà nước bảo hộ hôn nhân và gia 
đình, bảo hộ quyền lợi của người mẹ và 
trẻ em. 


Điều 37 


1. Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã 
hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được 
tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm 
cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, 
lạm dụng, bóc lột sức lao động và những 
hành vi khác vi phạm quyền trẻ em. 

2. Thanh niên được Nhà nước, gia đình 
và xã hội tạo điều kiện học tập, lao động, 
giải trí, phát triển thể lực, trí tuệ, bổi 
dưỡng đạo đức, truyền thống dân tộc, ý 
thức công dân; đi đầu trong công cuộc lao 
động sáng tạo và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Người cao tuổi được Nhà nước, gia 
đình và xã hội tôn trọng, chăm sóc và 
phát huy vai trò trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 


Điều 38 


1. Mọi người có quyền được bảo vệ, 


26 


chăm sóc sức khỏe, bình đẳng trong việc 
sử dụng các dịch vụ y tế và có nghĩa vụ 
thực hiện các quy định về phòng bệnh, 
khám bệnh, chữa bệnh. 

2. Nghiêm cấm các hành vi đe dọa 
cuộc sống, sức khỏe của người khác và 
cộng đồng. 


Điều 39 
Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập. 
Điều 40 


Mọi người có quyền nghiên cứu khoa 
học và công nghệ, sáng tạo văn học, nghệ 
thuật và thụ hưởng lợi ích từ các hoạt 
động đó. 


Điều 41 


Mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp 
cận các giá trị văn hoá, tham gia vào đời 
sống văn hóa, sử dụng các cơ sở văn hóa. 


Điều 42 


Công dân có quyền xác định dân tộc 
của mình, sử dụng ngôn ngữ mẹ đẻ, lựa 
chọn ngôn ngữ giao tiếp. 


27 


Điều 43 


Mọi người có quyền được sống trong 
môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo 
vệ môi trường. 


Điều 44 


Công dân có nghĩa vụ trung thành với 
Tổ quốc. 

Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất. 

Điều 45 

1. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ thiêng 
liêng và quyền cao quý của công dân. 

2. Công dân phải thực hiện nghĩa vụ 
quân sự và tham gia xây dựng nền quốc 
phòng toàn dân. 


Điều 46 


Công dân có nghĩa vụ tuân theo Hiến 
pháp và pháp luật; tham gia bảo vệ an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và chấp 
hành những quy tắc sinh hoạt công cộng. 


Điều 47 
Mọi người có nghĩa vụ nộp thuế theo 


luật định. 


28 


Điều 48 

Người nước ngoài cư trú ở Việt Nam 
phải tuân theo Hiến pháp và pháp luật 
Việt Nam; được bảo hộ tính mạng, tài sản 
và các quyền, lợi ích chính đáng theo 
pháp luật Việt Nam. 

Điều 49 

Người nước ngoài đấu tranh vì tự do 
và độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, 
dân chủ và hòa bình hoặc vì sự nghiệp 
khoa học mà bị bức hại thì được Nhà nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xem 
xét cho cư trú. 


CHƯƠNG III 


KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA, 
GIÁO DỤC, KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
VÀ MỖI TRƯƠNG 


Điều 50 


Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, 
phát huy nội lực, hội nhập, hợp tác quốc 
tế, gắn kết chặt chẽ với phát triển văn 


29 


hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, 
bảo vệ môi trường, thực hiện công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Điều ð1 

1. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành 
phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò 
chủ đạo. 

2. Các thành phần kinh tế đều là bộ 
phận cấu thành quan trọng của nền kinh 
tế quốc dân. Các chủ thể thuộc các thành 
phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh 
tranh theo pháp luật. 

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều 
kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá 
nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh 
doanh; phát triển bền vững các ngành 
kinh tế, góp phần xây dựng đất nước. Tài 
sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức đầu 
tư, sản xuất, kinh doanh được pháp luật 
bảo hộ và không bị quốc hữu hóa. 


Điều 5ã2 


Nhà nước xây dựng và hoàn thiện thể 


ỏ0 


chế kinh tế, điều tiết nền kinh tế trên cơ 
sở tôn trọng các quy luật thị trường; thực 
hiện phân công, phân cấp, phân quyền 
trong quản lý nhà nước; thúc đẩy liên kết 
kinh tế vùng, bảo đảm tính thống nhất 
của nền kinh tế quốc dân. 


Điều 53 


Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên 
khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng 
trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các 
tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài 
sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà 
nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất 
quản lý. 


Điều 54 


1. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của 
quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển 
đất nước, được quản lý theo pháp luật. 

2. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao 
đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử 
dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển 
quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử 
dụng đất được pháp luật bảo hộ. 


ỏl 


3. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá 
nhân đang sử dụng trong trường hợp thật 
cần thiết do luật định vì mục đích quốc 
phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội 
vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi 
đất phải công khai, minh bạch và được bồi 
thường theo quy định của pháp luật. 

4. Nhà nước trưng dụng đất trong 
trường hợp thật cần thiết do luật định để 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh 
hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình 
trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai. 


Điều 55 


1. Ngân sách nhà nước, dự trữ quốc gia, 
quỹ tài chính nhà nước và các nguồn tài 
chính công khác do Nhà nước thống nhất 
quản lý và phải được sử dụng hiệu quả, 
công bằng, công khai, minh bạch, đúng 
pháp luật. 

2. Ngân sách nhà nước gồm ngân sách 
trung ương và ngân sách địa phương, 
trong đó ngân sách trung ương giữ vai trò 
chủ đạo, bảo đảm nhiệm vụ chi của quốc 
gia. Các khoản thu, chỉ ngân sách nhà 
nước phải được dự toán và do luật định. 


32 


3. Đơn vị tiền tệ quốc gia là Đồng Việt 
Nam. Nhà nước bảo đảm ổn định giá trị 
đồng tiền quốc gia. 


Điều 56 
Cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, 


chống tham nhũng trong hoạt động kinh 
tế - xã hội và quản lý nhà nước. 

Điều 57 

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều 
kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho 
người lao động. 

2. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của người lao động, người sử dụng 
lao động và tạo điều kiện xây dựng quan 
hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định. 

Điều 58 

1. Nhà nước, xã hội đầu tư phát triển 
sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của 
Nhân dân, thực hiện bảo hiểm y tế toàn 
dân, có chính sách ưu tiên chăm sóc sức 
khoẻ cho đồng bào dân tộc thiểu số, 
đồng bào ở miền núi, hải đảo và vùng 


ö3 


có điểu kiện kinh tế - xã hội đặc biệt 
khó khăn. 

2. Nhà nước, xã hội và gia đình có 
trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 
người mẹ, trẻ em, thực hiện kế hoạch hóa 
gia đình. 


Điều 59 


1. Nhà nước, xã hội tôn vinh, khen 
thưởng, thực hiện chính sách ưu đãi đối 
VỚI người có công với nước. 

2. Nhà nước tạo bình đẳng về cơ hội để 
công dân thụ hưởng phúc lợi xã hội, phát 
triển hệ thống an sinh xã hội, có chính 
sách trợ giúp người cao tuổi, người 
khuyết tật, người nghèo và người có hoàn 
cảnh khó khăn khác. 

3. Nhà nước có chính sách phát triển 
nhà ở, tạo điều kiện để mọi người có 
ch 


œ› 
e, 


Điều 60 

1. Nhà nước, xã hội chăm lo xây dựng 
và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên 
tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu 
tỉnh hoa văn hóa nhân loại. 


j4 


2. Nhà nước, xã hội phát triển văn học, 
nghệ thuật nhằm đáp ứng nhu cầu tỉnh 
thần đa dạng và lành mạnh của Nhân 
dân; phát triển các phương tiện thông tin 
đại chúng nhằm đáp ứng nhu cầu thông 
tin của Nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

3. Nhà nước, xã hội tạo môi trường xây 
dựng gia đình Việt Nam ấm no, tiến bộ, 
hạnh phúc; xây dựng con người Việt Nam 
có sức khỏe, văn hóa, giàu lòng yêu nước, có 
tỉnh thần đoàn kết, ý thức làm chủ, trách 
nhiệm công dân. 


Điều 61 


1. Phát triển giáo dục là quốc sách 
hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát 
triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. 

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và thu hút 
các nguồn đầu tư khác cho giáo dục; 
chăm lo giáo dục mầm non; bảo đảm giáo 
dục tiểu học là bắt buộc, Nhà nước không 
thu học phí; từng bước phổ cập giáo dục 
trung học; phát triển giáo dục đại học, 
giáo dục nghề nghiệp; thực hiện chính 
sách học bổng, học phí hợp lý. 


J5 


3. Nhà nước ưu tiên phát triển giáo dục 
ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - 
xã hội đặc biệt khó khăn; ưu tiên sử dụng, 
phát triển nhân tài; tạo điều kiện để người 
khuyết tật và người nghèo được học văn 
hoá và học nghề. 


Điều 62 


1. Phát triển khoa học và công nghệ là 
quốc sách hàng đầu, giữ vai trò then chốt 
trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. 

2. Nhà nước ưu tiên đầu tư và khuyến 
khích tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên 
cứu, phát triển, chuyển giao, ứng dụng 
có hiệu quả thành tựu khoa học và công 
nghệ; bảo đảm quyền nghiên cứu khoa 
học và công nghệ; bảo hộ quyền sở hữu 
trí tuệ. 

3. Nhà nước tạo điều kiện để mọi người 
tham gia và được thụ hưởng lợi ích từ các 
hoạt động khoa học và công nghệ. 


Điều 63 


1. Nhà nước có chính sách bảo vệ môi 


ö6 


trường; quản lý, sử dụng hiệu quả, bền 
vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 
bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; chủ 
động phòng, chống thiên tai, ứng phó với 
biến đổi khí hậu. 

2. Nhà nước khuyến khích mọi hoạt 
động bảo vệ môi trường, phát triển, sử 
dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo. 

3. Tổ chức, cá nhân gây ô nhiễm môi 
trường, làm suy kiệt tài nguyên thiên 
nhiên và suy giảm đa dạng sinh học phải 
bị xử lý nghiêm và có trách nhiệm khắc 
phục, bôi thường thiệt hại. 


CHƯƠNG IV 
BẢO VỆ TỔ QUỐC 


Điều 64 


Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ 
nghĩa là sự nghiệp của toàn dân. 

Nhà nước củng cố và tăng cường nền 
quốc phòng toàn dân và an ninh nhân 
dân mà nòng cốt là lực lượng vũ trang 
nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp 
của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc, 


ðí 


góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và 
trên thế giới. 

Cơ quan, tổ chức, công dân phải thực 
hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và 


an ninh. 
Điều 65 


Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối 
trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với 
Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ 
độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn 
lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và 
trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, 
Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ 
nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước 
và thực hiện nghĩa vụ quốc tế. 


Điều 66 


Nhà nước xây dựng Quân đội nhân 
dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, 
từng bước hiện đại, có lực lượng thường 
trực hợp lý, lực lượng dự bị động viên 
hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững 
mạnh và rộng khắp, làm nòng cốt trong 
thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. 


ỏ8 


Điều 67 


Nhà nước xây dựng Công an nhân dân 
cách mạng, chính quy, tỉnh nhuệ, từng 
bước hiện đại, làm nòng cốt trong thực 
hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và 
bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu 
tranh phòng, chống tội phạm. 


Điều 68 


Nhà nước phát huy tinh thần yêu 
nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng 
của Nhân dân, giáo dục quốc phòng và 
an ninh cho toàn dân; xây dựng công 
nghiệp quốc phòng, an ninh; bảo đảm 
trang bị cho lực lượng vũ trang nhân 
dân, kết hợp quốc phòng, an ninh với 
kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; 
thực hiện chính sách hậu phương quân 
đội; bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần 
của cán bộ, chiến sỹ, công nhân, viên 
chức phù hợp với tính chất hoạt động 
của Quân đội nhân dân, Công an nhân 
dân; xây dựng lực lượng vũ trang nhân 
dân hùng mạnh, không ngừng tăng 
cường khả năng bảo vệ Tổ quốc. 


39 


CHƯƠNG V 
QUỐC HỘI 


Điều 69 


Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất 
của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà 
nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, 
quyền lập pháp, quyết định các vấn đề 
quan trọng của đất nước và giám sát tối 
cao đối với hoạt động của Nhà nước. 


Điều 70 


Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền 
hạn sau đây: 

1. Làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến 
pháp; làm luật và sửa đổi luật; 

2. Thực hiện quyền giám sát tối cao 
việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị 
quyết của Quốc hội; xét báo cáo công tác 
của Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán 


40 


nhà nước và cơ quan khác do Quốc hội 
thành lập; 

3. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính 
sách, nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước; 

4. Quyết định chính sách cơ bản về tài 
chính, tiền tệ quốc gia; quy định, sửa đổi 
hoặc bãi bỏ các thứ thuế; quyết định phân 
chia các khoản thu và nhiệm vụ chi giữa 
ngân sách trung ương và ngân sách địa 
phương; quyết định mức giới hạn an toàn 
nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ; quyết 
định dự toán ngân sách nhà nước và 
phân bổ ngân sách trung ương, phê 
chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước; 

5. Quyết định chính sách dân tộc, 
chính sách tôn giáo của Nhà nước; 

6. Quy định tổ chức và hoạt động của 
Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Toà 
án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, 
Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán nhà 
nước, chính quyền địa phương và cơ quan 
khác do Quốc hội thành lập; 

7. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ 
tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch 
Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên 


41 


Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội 
đồng dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của 
Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh 
án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng 
Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch 
Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán 
nhà nước, người đứng đầu cơ quan khác do 
Quốc hội thành lập; phê chuẩn đề nghị bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên 
khác của Chính phủ, Thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao; phê chuẩn danh sách 
thành viên Hội đồng quốc phòng và an 
ninh, Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Sau khi được bầu, Chủ tịch nước, Chủ 
tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phải 
tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân 
dân và Hiến pháp; 

8. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ 
chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; 

9. Quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ 
quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập, 
giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới 
hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương, đơn vị hành chính - kinh tế 


42 


đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác 
theo quy định của Hiến pháp và luật; 

10. Bãi bỏ văn bản của Chủ tịch nước, 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ, Toà án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của 
Quốc hội; 

11. Quyết định đại xá; 

12. Quy định hàm, cấp trong lực lượng 
vũ trang nhân dân, hàm, cấp ngoại giao 
và những hàm, cấp nhà nước khác; quy 
định huân chương, huy chương và danh 
hiệu vinh dự nhà nước; 

13. Quyết định vấn đề chiến tranh và 
hoà bình; quy định về tình trạng khẩn 
cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm 
quốc phòng và an ninh quốc gia; 

14. Quyết định chính sách cơ bản về đối 
ngoại; phê chuẩn, quyết định gia nhập 
hoặc chấm dứt hiệu lực của điều ước quốc 
tế liên quan đến chiến tranh, hòa bình, 
chủ quyền quốc gia, tư cách thành viên 
của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
tại các tổ chức quốc tế và khu vực quan 
trọng, điều ước quốc tế về quyển con 


4ä 


người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công 
dân và điều ước quốc tế khác trái với luật, 
nghị quyết của Quốc hội; 

15. Quyết định trưng cầu ý dân. 


Điều 71 


1. Nhiệm kỳ của mỗi khoá Quốc hội là 
năm năm. 

2. Sáu mươi ngày trước khi Quốc hội 
hết nhiệm kỳ, Quốc hội khoá mới phải 
được bầu xong. 

3. Trong trường hợp đặc biệt, nếu được 
ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc 
hội biểu quyết tán thành thì Quốc hội 
quyết định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm 
kỳ của mình theo đề nghị của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội. Việc kéo dài nhiệm 
kỳ của một khóa Quốc hội không được 
quá mười hai tháng, trừ trường hợp có 
chiến tranh. 


Điều 72 


Chủ tịch Quốc hội chủ tọa các phiên 
họp của Quốc hội; ký chứng thực Hiến 
pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; lãnh 
đạo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc 


44 


hội; tổ chức thực hiện quan hệ đối ngoại 
của Quốc hội; giữ quan hệ với các đại biểu 
Quốc hội. 

Các Phó Chủ tịch Quốc hội giúp Chủ 
tịch Quốc hội làm nhiệm vụ theo sự phân 
công của Chủ tịch Quốc hội. 


Điều 78 


1. Ủy ban thường vụ Quốc hội là cơ 
quan thường trực của Quốc hội. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội gồm 
Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc 
hội và các Ủy viên. 

3. Số thành viên Ủy ban thường vụ 
Quốc hội do Quốc hội quyết định. Thành 
viên Ủy ban thường vụ Quốc hội không 
thể đồng thời là thành viên Chính phủ. 

4. Ủy ban thường vụ Quốc hội của 
mỗi khoá Quốc hội thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình cho đến khi Quốc 
hội khoá mới bầu ra Ủy ban thường vụ 
Quốc hội. 


Điều 74 


Ủy ban thường vụ Quốc hội có những 
nhiệm vụ và quyền hạn sau đây: 


45 


1. Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và 
chủ trì kỳ họp Quốc hội; 

2. Ra pháp lệnh về những vấn đề được 
Quốc hội giao; giải thích Hiến pháp, luật, 
pháp lệnh; 

3. Giám sát việc thi hành Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, 
nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội; giám sát hoạt động của Chính phủ, 
Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước và 
cơ quan khác do Quốc hội thành lập; 

4. Đình chỉ việc thi hành văn bản 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Toà án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao trái với Hiến pháp, 
luật, nghị quyết của Quốc hội và trình 
Quốc hội quyết định việc bãi bỏ văn 
bản đó tại kỳ họp gần nhất; bãi bỏ văn 
bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Toà án nhân dân tối cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao trái với pháp 
lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội; 

5. Chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt 
động của Hội đồng dân tộc và các Ủy 


46 


ban của Quốc hội; hướng dẫn và bảo 
đảm điều kiện hoạt động của đại biểu 
Quốc hội; 

6. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Chủ 
tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, 
Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm 
Ủy ban của Quốc hội, Chủ tịch Hội 
đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán 
nhà nước; 

7. Giám sát và hướng dẫn hoạt động 
của Hội đồng nhân dân; bãi bỏ nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, 
luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
trên; giải tán Hội đồng nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương trong 
trường hợp Hội đồng nhân dân đó làm 
thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của 
Nhân dân; 

8. Quyết định thành lập, giải thể, 
nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị 
hành chính dưới tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; 

9. Quyết định việc tuyên bố tình trạng 


4ï 


chiến tranh trong trường hợp Quốc hội 
không thể họp được và báo cáo Quốc hội 
quyết định tại kỳ họp gần nhất; 

10. Quyết định tổng động viên hoặc 
động viên cục bộ; ban bố, bãi bỏ tình 
trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng 
địa phương; 

11. Thực hiện quan hệ đối ngoại của 
Quốc hội; 

12. Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn 
nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

18. Tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết 
định của Quốc hội. 

Điều 7ð 

1. Hội đồng dân tộc gồm Chủ tịch, các 
Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Chủ tịch 
Hội đồng dân tộc do Quốc hội bầu; các 
Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng 
dân tộc do Ủy ban thường vụ Quốc hội 
phê chuẩn. 

2. Hội đồng dân tộc nghiên cứu và kiến 
nghị với Quốc hội về công tác dân tộc; 
thực hiện quyền giám sát việc thi hành 
chính sách dân tộc, chương trình, kế 


48 


hoạch phát triển kinh tế - xã hội miền 
núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

3. Chủ tịch Hội đồng dân tộc được mời 
tham dự phiên họp của Chính phủ bàn về 
việc thực hiện chính sách dân tộc. Khi 
ban hành quy định thực hiện chính sách 
dân tộc, Chính phủ phải lấy ý kiến của 
Hội đồng dân tộc. 

4. Hội đồng dân tộc có những nhiệm 
vụ, quyền hạn khác như Ủy ban của Quốc 
hội quy định tại khoản 2 Điều 76. 


Điều 76 


1. Ủy ban của Quốc hội gồm Chủ 
nhiệm, các Phó Chủ nhiệm và các Ủy 
viên. Chủ nhiệm Ủy ban do Quốc hội 
bầu; các Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên 
Ủy ban do Ủy ban thường vụ Quốc hội 
phê chuẩn. 

2. Ủy ban của Quốc hội thẩm tra dự án 
luật, kiến nghị về luật, dự án khác và báo 
cáo được Quốc hội hoặc Ủy ban thường vụ 
Quốc hội giao; thực hiện quyền giám sát 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn do 
luật định; kiến nghị những vấn đề thuộc 
phạm vi hoạt động của Ủy ban. 


49 


3. Việc thành lập, giải thể Ủy ban của 
Quốc hội do Quốc hội quyết định. 


Điều 77 


1. Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của 
Quốc hội có quyền yêu cầu thành viên 
Chính phủ, Chánh án Toà án nhân dân 
tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và 
cá nhân hữu quan báo cáo, giải trình 
hoặc cung cấp tài liệu về những vấn đề 
cần thiết. Người được yêu cầu có trách 
nhiệm đáp ứng yêu cầu đó. 

2. Các cơ quan nhà nước có trách 
nhiệm nghiên cứu và trả lời những kiến 
nghị của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban 
của Quốc hội. 


Điều 78 


Khi cần thiết, Quốc hội thành lập Ủy 
ban lâm thời để nghiên cứu, thẩm tra 
một dự án hoặc điều tra về một vấn đề 
nhất định. 


Điều 79 


1. Đại biểu Quốc hội là người đại diện 


50 


cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân ở 
đơn vị bầu cử ra mình và của Nhân dân 
cả nước. 

2. Đại biểu Quốc hội liên hệ chặt chẽ 
với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri; thu 
thập và phản ánh trung thực ý kiến, 
nguyện vọng của cử tri với Quốc hội, các 
cơ quan, tổ chức hữu quan; thực hiện chế 
độ tiếp xúc và báo cáo với cử tri về hoạt 
động của đại biểu và của Quốc hội; trả lời 
yêu cầu và kiến nghị của cử tri; theo dõi, 
đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
và hướng dẫn, giúp đỡ việc thực hiện 
quyền khiếu nại, tố cáo. 

3. Đại biểu Quốc hội phổ biến và vận 
động Nhân dân thực hiện Hiến pháp và 
pháp luật. 

Điều 80 

1. Đại biểu Quốc hội có quyền chất vấn 
Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành 
viên khác của Chính phủ, Chánh án Toà 
án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm 
toán nhà nước. 


B1 


2. Người bị chất vấn phải trả lời 
trước Quốc hội tại kỳ họp hoặc tại phiên 
họp Ủy ban thường vụ Quốc hội trong 
thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội; 
trong trường hợp cần thiết, Quốc hội, 
Ủy ban thường vụ Quốc hội cho trả lời 
bằng văn bản. 

3. Đại biểu Quốc hội có quyền yêu cầu 
cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp thông 
tin, tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân đó. Người đứng 
đầu cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có 
trách nhiệm trả lời những vấn đề mà đại 
biểu Quốc hội yêu cầu trong thời hạn 
luật định. 


Điều 81 


Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại 
biểu Quốc hội nếu không có sự đồng ý của 
Quốc hội hoặc trong thời gian Quốc hội 
không họp, không có sự đồng ý của Ủy 
ban thường vụ Quốc hội; trong trường 
hợp đại biểu Quốc hội phạm tội quả tang 
mà bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải 
lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban 
thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. 


52 


Điều 82 


1. Đại biểu Quốc hội có trách nhiệm 
thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đại biểu, có 
quyền tham gia làm thành viên của Hội 
đồng dân tộc hoặc Ủy ban của Quốc hội. 

2. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ và các cơ quan khác của Nhà 
nước có trách nhiệm tạo điều kiện để đại 
biểu Quốc hội làm nhiệm vụ đại biểu. 

3. Nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt 
động của đại biểu Quốc hội. 

Điều 83 

1. Quốc hội họp công khai. Trong 
trường hợp cần thiết, theo đề nghị của 
Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Thủ tướng Chính phủ hoặc của ít 
nhất một phần ba tổng số đại biểu Quốc 
hội, Quốc hội quyết định họp kín. 

2. Quốc hội họp mỗi năm hai kỳ. 
Trường hợp Chủ tịch nước Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính 
phủ hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại 


53 


biểu Quốc hội yêu cầu thì Quốc hội họp 
bất thường. Ủy ban thường vụ Quốc hội 
triệu tập kỳ họp Quốc hội. 

3. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá 
mới được triệu tập chậm nhất là sáu mươi 
ngày, kể từ ngày bầu cử đại biểu Quốc 
hội, do Chủ tịch Quốc hội khoá trước khai 
mạc và chủ tọa cho đến khi Quốc hội 
khóa mới bầu ra Chủ tịch Quốc hội. 


Điều 84 


1. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của 
Quốc hội, Chính phủ, Toà án nhân dân 
tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 
Kiểm toán nhà nước, Ủy ban trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan 
trung ương của tổ chức thành viên của 
Mặt trận có quyền trình dự án luật trước 
Quốc hội, trình dự án pháp lệnh trước Ủy 
ban thường vụ Quốc hội. 

2. Đại biểu Quốc hội có quyền trình 
kiến nghị về luật, pháp lệnh và dự án 
luật, dự án pháp lệnh trước Quốc hội, Ủy 
ban thường vụ Quốc hội. 


54 


Điều 8ð 


1. Luật, nghị quyết của Quốc hội phải 
được quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội 
biểu quyết tán thành; trường hợp làm 
Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp, quyết 
định rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của 
Quốc hội, bãi nhiệm đại biểu Quốc hội 
phải được ít nhất hai phần ba tổng số đại 
biểu Quốc hội biểu quyết tán thành. 

Pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội phải được quá nửa 
tổng số thành viên Ủy ban thường vụ 
Quốc hội biểu quyết tán thành. 

2. Luật, pháp lệnh phải được công bố 
chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày 
được thông qua, trừ trường hợp Chủ tịch 
nước đề nghị xem xét lại pháp lệnh. 


CHƯƠNG VI 
CHỦ TỊCH NƯỚC 


Điều 86 


Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà 
nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. 


55 


Điều 87 


Chủ tịch nước do Quốc hội bầu trong 
số đại biểu Quốc hội. 

Chủ tịch nước chịu trách nhiệm và báo 
cáo công tác trước Quốc hội. 

Nhiệm kỳ của Chủ tịch nước theo 
nhiệm kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết 
nhiệm kỳ, Chủ tịch nước tiếp tục làm 
nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội khoá mới 
bầu ra Chủ tịch nước. 


Điều 88 


Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và 
quyền hạn sau đây: 

1. Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; 
đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem 
xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười 
ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông 
qua, nếu pháp lệnh đó vẫn được Ủy ban 
thường vụ Quốc hội biểu quyết tán thành 
mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì 
Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định 
tại kỳ họp gần nhất; 

2. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn 
nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, 


56 


Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị 
quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của 
Chính phủ; 

3. Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, 
bãi nhiệm Chánh án Toà án nhân dân 
tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân 
dân tối cao; căn cứ vào nghị quyết của 
Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 
cao; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, 
Thẩm phán các Tòa án khác, Phó Viện 
trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát 
nhân dân tối cao; quyết định đặc xá; căn 
cứ vào nghị quyết của Quốc hội, công bố 
quyết định đại xá; 

4. Quyết định tặng thưởng huân chương, 
huy chương, các giải thưởng nhà nước, 
danh hiệu vinh dự nhà nước; quyết định 
cho nhập quốc tịch, thôi quốc tịch, trở lại 
quốc tịch hoặc tước quốc tịch Việt Nam; 

5. Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân 
dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc 
phòng và an ninh; quyết định phong, 


57 


thăng, giáng, tước quân hàm cấp tướng, 
chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải 
quân; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức 
Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng 
cục chính trị Quân đội nhân dân Việt 
Nam; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội 
hoặc của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
công bố, bãi bỏ quyết định tuyên bố tình 
trạng chiến tranh; căn cứ vào nghị quyết 
của Ủy ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh 
tổng động viên hoặc động viên cục bộ, 
công bố, bãi bỏ tình trạng khẩn cấp; trong 
trường hợp Ủy ban thường vụ Quốc hội 
không thể họp được, công bố, bãi bỏ tình 
trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng 
địa phương; 

6. Tiếp nhận đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền của nước ngoài; căn cứ vào nghị 
quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bổ 
nhiệm, miễn nhiệm; quyết định cử, triệu 
hồi đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phong 
hàm, cấp đại sứ; quyết định đàm phán, 
ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; 
trình Quốc hội phê chuẩn, quyết định gia 
nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước 


58 


quốc tế quy định tại khoản 14 Điều 70; 
quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc 
chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế khác 
nhân danh Nhà nước. 


Điều 89 


1. Hội đồng quốc phòng và an ninh 
gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy 
viên. Danh sách thành viên Hội đồng 
quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước 
trình Quốc hội phê chuẩn. 

Hội đồng quốc phòng và an ninh làm 
việc theo chế độ tập thể và quyết định 
theo đa số. 

2. Hội đồng quốc phòng và an ninh 
trình Quốc hội quyết định tình trạng 
chiến tranh, trường hợp Quốc hội không 
thể họp được thì trình Ủy ban thường vụ 
Quốc hội quyết định; động viên mọi lực 
lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ 
Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, 
quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao 
trong trường hợp có chiến tranh; quyết 
định việc lực lượng vũ trang nhân dân 
tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa 
bình ở khu vực và trên thế giới. 


59 


Điều 90 


Chủ tịch nước có quyền tham dự phiên 
họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
phiên họp của Chính phủ. 

Chủ tịch nước có quyền yêu cầu Chính 
phủ họp bàn về vấn đề mà Chủ tịch nước 
xét thấy cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của Chủ tịch nước. 


Điều 91 
Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết 


định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình. 

Điều 92 

Phó Chủ tịch nước do Quốc hội bầu 
trong số đại biểu Quốc hội. 

Phó Chủ tịch nước giúp Chủ tịch nước 
thực hiện nhiệm vụ và có thể được Chủ 
tịch nước ủy nhiệm thay Chủ tịch nước 
thực hiện một số nhiệm vụ. 


Điều 98 


Khi Chủ tịch nước không làm việc được 
trong thời gian dài thì Phó Chủ tịch nước 
giữ quyền Chủ tịch nước. 


60 


Trong trường hợp khuyết Chủ tịch 
nước thì Phó Chủ tịch nước giữ quyền 
Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu 
ra Chủ tịch nước mới. 


CHƯƠNG VII 
CHÍNH PHỦ 


Điều 94 


Chính phủ là cơ quan hành chính nhà 
nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền 
hành pháp, là cơ quan chấp hành của 
Quốc hội. 

Chính phủ chịu trách nhiệm trước 
Quốc hội và báo cáo công tác trước Quốc 
hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ 
tịch nước. 


Điều 95 


1. Chính phủ gồm Thủ tướng Chính 
phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ 
trưởng và Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ 
do Quốc hội quyết định. 


61 


Chính phủ làm việc theo chế độ tập 
thể, quyết định theo đa số. 

2. Thủ tướng Chính phủ là người đứng 
đầu Chính phủ, chịu trách nhiệm trước 
Quốc hội về hoạt động của Chính phủ và 
những nhiệm vụ được giao; báo cáo công 
tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
trước Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Chủ tịch nước. 

3. Phó Thủ tướng Chính phủ giúp Thủ 
tướng Chính phủ làm nhiệm vụ theo sự 
phân công của Thủ tướng Chính phủ và 
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính 
phủ về nhiệm vụ được phân công. Khi 
Thủ tướng Chính phủ vắng mặt, một 
Phó Thủ tướng Chính phủ được Thủ 
tướng Chính phủ ủy nhiệm thay mặt 
Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo công tác 
của Chính phủ. 

4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ chịu trách nhiệm cá nhân trước 
Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc 
hội về ngành, lĩnh vực được phân công 
phụ trách, cùng các thành viên khác của 
Chính phủ chịu trách nhiệm tập thể về 
hoạt động của Chính phủ. 


62 


Điều 96 


Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền 
hạn sau đây: 

1. Tổ chức thi hành Hiến pháp, luật, 
nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị 
quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, 
lệnh, quyết định của Chủ tịch nước; 

2. Đề xuất, xây dựng chính sách trình 
Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội 
quyết định hoặc quyết định theo thẩm 
quyền để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn 
quy định tại Điều này; trình dự án luật, 
dự án ngân sách nhà nước và các dự án 
khác trước Quốc hội; trình dự án pháp 
lệnh trước Ủy ban thường vụ Quốc hội; 

3. Thống nhất quản lý về kinh tế, văn 
hóa, xã hội, giáo dục, y tế, khoa học, công 
nghệ, môi trường, thông tin, truyền 
thông, đối ngoại, quốc phòng, an ninh 
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; thi hành 
lệnh tổng động viên hoặc động viên cục 
bộ, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp và 
các biện pháp cần thiết khác để bảo vệ Tổ 
quốc, bảo đảm tính mạng, tài sản của 
Nhân dân; 


63 


4. Trình Quốc hội quyết định thành lập, 
bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; thành lập, giải 
thể, nhập, chia, điểu chỉnh địa giới hành 
chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; 
trình Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết 
định thành lập, giải thể, nhập, chia, điều 
chỉnh địa giới đơn vị hành chính dưới tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương; 

5. Thống nhất quản lý nền hành 
chính quốc gia; thực hiện quản lý về cán 
bộ, công chức, viên chức và công vụ trong 
các cơ quan nhà nước; tổ chức công tác 
thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo, phòng, chống quan liêu, tham 
nhũng trong bộ máy nhà nước; lãnh đạo 
công tác của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân 
các cấp; hướng dẫn, kiểm tra Hội đồng 
nhân dân trong việc thực hiện văn bản 
của cơ quan nhà nước cấp trên; tạo điều 
kiện để Hội đồng nhân dân thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn do luật định; 

6. Bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà 
nước và xã hội, quyền con người, quyền 
công dân; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; 


64 


7. Tổ chức đàm phán, ký điều ước quốc 
tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền 
của Chủ tịch nước; quyết định việc ký, gia 
nhập, phê duyệt hoặc chấm dứt hiệu lực 
điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ, 
trừ điều ước quốc tế trình Quốc hội phê 
chuẩn quy định tại khoản 14 Điều 70; bảo 
vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích chính 
đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở 
nước ngoài; 

8. Phối hợp với Ủy ban trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan 
trung ương của tổ chức chính trị - xã 
hội trong việc thực hiện nhiệm vụ, 
quyền hạn của mình. 


Điều 97 


Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm 
kỳ của Quốc hội. Khi Quốc hội hết nhiệm 
kỳ, Chính phủ tiếp tục làm nhiệm vụ cho 
đến khi Quốc hội khoá mới thành lập 
Chính phủ. 


Điều 98 


Thủ tướng Chính phủ do Quốc hội bầu 
trong số đại biểu Quốc hội. 


65 


Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm 
vụ và quyền hạn sau đây: 

1. Lãnh đạo công tác của Chính phủ; 
lãnh đạo việc xây dựng chính sách và tổ 
chức thi hành pháp luật; 

2. Lãnh đạo và chịu trách nhiệm về 
hoạt động của hệ thống hành chính nhà 
nước từ trung ương đến địa phương, bảo 
đảm tính thống nhất và thông suốt của 
nền hành chính quốc gia; 

3. Trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị 
bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và 
thành viên khác của Chính phủ; bổ 
nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ 
trưởng, chức vụ tương đương thuộc bộ, cơ 
quan ngang bộ; phê chuẩn việc bầu, 
miễn nhiệm và quyết định điều động, 
cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương; 

4. Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ 
văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 
quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, 


66 


luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
trên; đình chỉ việc thi hành nghị quyết 
của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương trái với Hiến pháp, 
luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp 
trên, đồng thời đề nghị Ủy ban thường vụ 
Quốc hội bãi bỏ; 

5. Quyết định và chỉ đạo việc đàm 
phán, chỉ đạo việc ký, gia nhập điều ước 
quốc tế thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của 
Chính phủ; tổ chức thực hiện điều ước 
quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên; 

6. Thực hiện chế độ báo cáo trước 
Nhân dân thông qua các phương tiện 
thông tin đại chúng về những vấn đề 
quan trọng thuộc thẩm quyển giải quyết 
của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. 

Điều 99 

1. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ là thành viên Chính phủ và là người 
đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo 
công tác của bộ, cơ quan ngang bộ; chịu 
trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, 
lĩnh vực được phân công; tổ chức thi hành 


67 


và theo dõi việc thì hành pháp luật liên 
quan đến ngành, lĩnh vực trong phạm vi 
toàn quốc. 

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ báo cáo công tác trước Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ; thực hiện 
chế độ báo cáo trước Nhân dân về 
những vấn đề quan trọng thuộc trách 
nhiệm quản lý. 


Điều 100 


Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ 
ban hành văn bản pháp luật để thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, 
kiểm tra việc thi hành các văn bản đó và 
xử lý các văn bản trái pháp luật theo 
quy định của luật. 


Điều 101 


Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam và người đứng 
đầu cơ quan trung ương của tổ chức 
chính trị - xã hội được mời tham dự 
phiên họp của Chính phủ khi bàn các 
vấn đề có liên quan. 


68 


CHƯƠNG VIII 


TÒA ÁN NHÂN DÂN, VIỆN KIỂM SÁT 
NHÂN DÂN 


Điều 102 


1. Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp. 

2. Tòa án nhân dân gồm Tòa án nhân 
dân tối cao và các Tòa án khác do luật định. 

3. Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ 
công lý, bảo vệ quyền con người, quyền 
công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, 
bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 


Điều 108 


1. Việc xét xử sơ thẩm của Tòa án 
nhân dân có Hội thẩm tham gia, trừ 
trường hợp xét xử theo thủ tục rút gọn. 

2. Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập 
và chỉ tuân theo pháp luật; nghiêm cấm cơ 
quan, tổ chức, cá nhân can thiệp vào việc 
xét xử của Thẩm phán, Hội thẩm. 

3. Tòa án nhân dân xét xử công khai. 
Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật 


69 


nhà nước, thuần phong, mỹ tục của dân 
tộc, bảo vệ người chưa thành niên hoặc 
giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng 
của đương sự, Tòa án nhân dân có thể xét 
xử kín. 

4. Tòa án nhân dân xét xử tập thể và 
quyết định theo đa số, trừ trường hợp xét 
xử theo thủ tục rút gọn. 

5. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử 
được bảo đảm. 

6. Chế độ xét xử sơ thẩm, phúc thẩm 
được bảo đảm. 

7. Quyền bào chữa của bị can, bị cáo, 
quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của đương 
sự được bảo đảm. 


Điều 104 


1. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan 
xét xử cao nhất của nước Cộng hoà xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Tòa án nhân dân tối cao giám đốc 
việc xét xử của các Tòa án khác, trừ 
trường hợp do luật định. 

3. Tòa án nhân dân tối cao thực hiện 
việc tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp 
dụng thống nhất pháp luật trong xét xử. 


70 


Điều 105 


1. Nhiệm kỳ của Chánh án Toà án 
nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc 
hội. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách 
chức và nhiệm kỳ của Chánh án Tòa án 
khác do luật định. 

2. Chánh án Toà án nhân dân tối cao 
chịu trách nhiệm và báo cáo công tác 
trước Quốc hội; trong thời gian Quốc hội 
không họp, chịu trách nhiệm và báo cáo 
công tác trước Ủy ban thường vụ Quốc 
hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo công 
tác của Chánh án các Tòa án khác do 
luật định. 

3. Việc bổ nhiệm, phê chuẩn, miễn 
nhiệm, cách chức, nhiệm kỳ của Thẩm 
phán và việc bầu, nhiệm kỳ của Hội thẩm 
do luật định. 


Điều 106 


Bản án, quyết định của Toà án nhân 
dân có hiệu lực pháp luật phải được cơ 
quan, tổ chức, cá nhân tôn trọng; cơ quan, 
tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm 
chỉnh chấp hành. 


71 


Điều 107 


1. Viện kiểm sát nhân dân thực hành 
quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. 

2. Viện kiểm sát nhân dân gồm Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện 
kiểm sát khác do luật định. 

3. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm 
vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con 
người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã 
hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà 
nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 
chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp 
luật được chấp hành nghiêm chỉnh và 
thống nhất. 


Điều 108 


1. Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện 
kiểm sát nhân dân tối cao theo nhiệm kỳ 
của Quốc hội Việc bổ nhiệm, miễn 
nhiệm, cách chức, nhiệm kỳ của Viện 
trưởng các Viện kiểm sát khác và của 
Kiểm sát viên do luật định. 

2. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao chịu trách nhiệm và báo cáo công 
tác trước Quốc hội; trong thời gian Quốc 
hội không họp, chịu trách nhiệm và báo 


12 


cáo công tác trước Ủy ban thường vụ 
Quốc hội, Chủ tịch nước. Chế độ báo cáo 
công tác của Viện trưởng các Viện kiểm 
sát khác do luật định. 


Điều 109 


1. Viện kiểm sát nhân dân do Viện 
trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo 
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
cấp trên. Viện trưởng các Viện kiểm sát 
cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất 
của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao. 

2. Khi thực hành quyền công tố và 
kiểm sát hoạt động tư pháp, Kiểm sát viên 
tuân theo pháp luật và chịu sự chỉ đạo của 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân. 


CHƯƠNG IX 
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 


Điều 110 


1. Các đơn vị hành chính của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
được phân định như sau: 


T3 


Nước chia thành tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương; 

Tỉnh chia thành huyện, thị xã và thành 
phố thuộc tỉnh; thành phố trực thuộc trung 
ương chia thành quận, huyện, thị xã và 
đơn vị hành chính tương đương; 

Huyện chia thành xã, thị trấn; thị xã 
và thành phố thuộc tỉnh chia thành 
phường và xã; quận chia thành phường. 

Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt 
do Quốc hội thành lập. 

2. Việc thành lập, giải thể, nhập, chia, 
điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính 
phải lấy ý kiến Nhân dân địa phương và 
theo trình tự, thủ tục do luật định. 


Điều 111 


1. Chính quyền địa phương được tổ 
chức ở các đơn vị hành chính của nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Cấp chính quyền địa phương gồm có 
Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 
được tổ chức phù hợp với đặc điểm nông 
thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - 
kinh tế đặc biệt do luật định. 


74 


Điều 112 


1. Chính quyền địa phương tổ chức 
và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và 
pháp luật tại địa phương; quyết định các 
vấn đề của địa phương do luật định; 
chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan 
nhà nước cấp trên. 

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của chính 
quyền địa phương được xác định trên cơ sở 
phân định thẩm quyển giữa các cơ quan 
nhà nước ở trung ương và địa phương và 
của mỗi cấp chính quyền địa phương. 

3. Trong trường hợp cần thiết, chính 
quyền địa phương được giao thực hiện 
một số nhiệm vụ của cơ quan nhà nước 
cấp trên với các điều kiện bảo đảm thực 
hiện nhiệm vụ đó. 


Điều 1138 


1. Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền 
lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý 
chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của 
Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu 
ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa 
phương và cơ quan nhà nước cấp trên. 


15 


2. Hội đồng nhân dân quyết định các 
vấn đề của địa phương do luật định; giám 
sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp 
luật ở địa phương và việc thực hiện nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân. 


Điều 114 


1. Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền 
địa phương do Hội đồng nhân dân cùng 
cấp bầu là cơ quan chấp hành của Hội 
đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà 
nước ở địa phương, chịu trách nhiệm 
trước Hội đồng nhân dân và cơ quan 
hành chính nhà nước cấp trên. 

2. Ủy ban nhân dân tổ chức việc thi 
hành Hiến pháp và pháp luật ở địa 
phương: tổ chức thực hiện nghị quyết của 
Hội đồng nhân dân và thực hiện các nhiệm 
vụ do cơ quan nhà nước cấp trên giao. 

Điều 115 

1. Đại biểu Hội đồng nhân dân là 
người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của 
Nhân dân địa phương; liên hệ chặt chẽ 
với cử tri, chịu sự giám sát của cử trị, 
thực hiện chế độ tiếp xúc, báo cáo với cử 


16 


tri về hoạt động của mình và của Hội 
đồng nhân dân, trả lời những yêu cầu, 
kiến nghị của cử tri; xem xét, đôn đốc việc 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đại biểu Hội 
đồng nhân dân có nhiệm vụ vận động 
Nhân dân thực hiện Hiến pháp và pháp 
luật, chính sách của Nhà nước, nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân, động viên 
Nhân dân tham gia quản lý nhà nước. 

2. Đại biểu Hội đồng nhân dân có 
quyền chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân, các thành viên khác của Ủy ban 
nhân dân, Chánh án Toà án nhân dân, 
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và 
Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân 
dân. Người bị chất vấn phải trả lời trước 
Hội đồng nhân dân. Đại biểu Hội đồng 
nhân dân có quyền kiến nghị với các cơ 
quan nhà nước, tổ chức, đơn vị ở địa 
phương. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
đơn vị này có trách nhiệm tiếp đại biểu, 
xem xét, giải quyết kiến nghị của đại biểu. 


Điều 116 


1. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân thực hiện chế độ thông báo tình hình 


Tí 


của địa phương cho Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, lắng 
nghe ý kiến, kiến nghị của các tổ chức 
này về xây dựng chính quyền và phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phương; phối 
hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 
các đoàn thể nhân dân động viên Nhân 
dân cùng Nhà nước thực hiện các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở 
địa phương. 

2. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam và người đứng đầu tổ chức 
chính trị - xã hội ở địa phương được mời 
tham dự các kỳ họp Hội đồng nhân dân 
và được mời tham dự hội nghị Ủy ban 
nhân dân cùng cấp khi bàn các vấn đề có 


liên quan. 


CHƯƠNG X 


HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA, 
KIÊM TOÁN NHÀ NƯỚC 


Điều 117 


1. Hội đồng bầu cử quốc gia là cơ quan 
do Quốc hội thành lập, có nhiệm vụ tổ 


78 


chức bầu cử đại biểu Quốc hội; chỉ đạo và 
hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Hội 
đồng nhân dân các cấp. 

2. Hội đồng bầu cử quốc gia gồm Chủ 
tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. 

3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn cụ 
thể của Hội đồng bầu cử quốc gia và số 
lượng thành viên Hội đồng bầu cử quốc 
gia do luật định. 


Điều 118 


1. Kiểm toán nhà nước là cơ quan do 
Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập và 
chỉ tuân theo pháp luật, thực hiện kiểm 
toán việc quản lý, sử dụng tài chính, tài 
sản công. 

2. Tổng Kiểm toán nhà nước là người 
đứng đầu Kiểm toán nhà nước, do Quốc 
hội bầu. Nhiệm kỳ của Tổng Kiểm toán 
nhà nước do luật định. 

Tổng Kiểm toán nhà nước chịu trách 
nhiệm và báo cáo kết quả kiểm toán, báo 
cáo công tác trước Quốc hội; trong thời 
gian Quốc hội không họp, chịu trách 
nhiệm và báo cáo trước Ủy ban thường vụ 
Quốc hội. 


79 


3. Tổ chức, nhiệm vụ, quyển hạn cụ 
thể của Kiểm toán nhà nước do luật định. 


CHƯƠNG XI 


HIỆU LỰC CỦA HIẾN PHÁP 
VÀ VIỆC SỬA ĐỔI HIẾN PHÁP 


Điều 119 


1. Hiến pháp là luật cơ bản của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có 
hiệu lực pháp lý cao nhất. 

Mọi văn bản pháp luật khác phải phù hợp 
với Hiến pháp. 

Mọi hành vi vi phạm Hiến pháp đều bị 
xử lý. 

2. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, 
Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân 
dân, Viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan 
khác của Nhà nước và toàn thể Nhân dân 
có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp. 

Cơ chế bảo vệ Hiến pháp do luật định. 


Điều 120 
1. Chủ tịch nước, Ủy ban thường vụ 


Quốc hội, Chính phủ hoặc ít nhất một 


30 


phần ba tổng số đại biểu Quốc hội có 
quyền đề nghị làm Hiến pháp, sửa đổi 
Hiến pháp. Quốc hội quyết định việc làm 
Hiến pháp, sửa đổi Hiến pháp khi có ít 
nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc 
hội biểu quyết tán thành. 

2. Quốc hội thành lập Ủy ban dự thảo 
Hiến pháp. Thành phần, số lượng thành 
viên, nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban 
dự thảo Hiến pháp do Quốc hội quyết 
định theo đề nghị của Ủy ban thường vụ 
Quốc hội. 

3. Ủy ban dự thảo Hiến pháp soạn 
thảo, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và 
trình Quốc hội dự thảo Hiến pháp. 

4. Hiến pháp được thông qua khi có ít 
nhất hai phần ba tổng số đại biểu Quốc 
hội biểu quyết tán thành. Việc trưng 
cầu ý dân về Hiến pháp do Quốc hội 
quyết định. 

5. Thời hạn công bố, thời điểm có hiệu 
lực của Hiến pháp do Quốc hội quyết định. 


Hiến pháp này đã được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 


S1 


bhóa XIII, bhỳ họp thứ 6 thông qua ngày 
28 tháng 11 năm 2018. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NGUYÊN SINH HÙNG 


32 


CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-— ——— Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số: 19/2013/L-CTN 
Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2013 


LẸNH 
Về việc công bố Nghị quyết 
của Quốc hội 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 


Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam năm 1999 đã được sửa đổi, bổ sung 
theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 
tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ 
họp thứ 10; 

Căn cứ Điều 91 của Luật tổ chức 
Quốc hội; 

Căn cứ Điều 57 của Luật ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật, 


NAY CÔNG BỐ 


Nghị quyết quy định một số điểm 


33 


thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam 

Đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ 
họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 
năm 2013. 


CHỦ TỊCH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 
TRƯƠNG TẤN SANG 


34 


QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


Nghị quyết số: 64/2013/QH13 


NGHỊ QUYẾT 
QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM 
THỊ HÀNH HIẾN PHÁP 
NƯỚC CỘNG HÒA 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 


QUỐC HỘI 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 


Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nơm; 

Theo đề nghị của Ủy ban thường uụ 
Quốc hội; 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII, 


85 


kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 28 tháng 11 
năm 2013, được công bố chậm nhất là 
mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua. 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 01 năm 2014. 

Điều 2 

1. Quốc hội và các cơ quan của Quốc 
hội khóa XIII tiếp tục hoạt động cho đến 
khi Quốc hội khóa XIV họp kỳ thứ nhất. 

Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án 
nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân 
tối cao, Kiểm toán nhà nước tiếp tục hoạt 
động cho đến khi Quốc hội khóa XIV bầu 
ra các cơ quan mới theo quy định của 
Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam. 

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban nhân dân được thành 
lập theo quy định của Luật tổ chức chính 
quyền địa phương phù hợp với Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam. 


86 


2. Các cơ quan nhà nước quy định tại 
khoản 1 Điều này thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn của mình được quy 
định trong Hiến pháp, kể từ ngày Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam có hiệu lực. 

Những công việc đang được cơ quan 
nhà nước giải quyết theo quy định của 
Hiến pháp năm 1992 mà thẩm quyền này 
được giao cho cơ quan nhà nước khác thực 
hiện theo quy định của Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì 
phải chuyển giao cho cơ quan nhà nước 
đó để tiếp tục giải quyết, kể từ ngày Hiến 
pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam có hiệu lực. 

Điều 3 

1. Các luật, pháp lệnh và các văn bản 
quy phạm pháp luật khác được ban hành 
trước ngày Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực phải 
được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc 
ban hành mới phù hợp với Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 


87 


2. Việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ 
chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, 
Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ 
chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật 
Kiểm toán nhà nước, Luật bầu cử đại 
biểu Quốc hội, Luật bầu cử đại biểu 
Hội đồng nhân dân và ban hành mới 
Luật tổ chức chính quyền địa phương 
phải được trình Quốc hội xem xét, 
thông qua chậm nhất vào kỳ họp thứ 10 
(tháng 10 năm 2015). 

Điều 4 

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ 
tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối 
cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm 
toán nhà nước và các cơ quan hữu quan 
khác của Nhà nước trong phạm vi chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có 
trách nhiệm tổ chức thi hành Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; kịp thời sửa đổi, bãi bỏ các văn bản 
trái với Hiến pháp; điều chỉnh lại cơ cấu tổ 
chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
phù hợp với quy định của Hiến pháp; triển 


38 


khai các biện pháp cần thiết nhằm bảo 
đảm thi hành Hiến pháp. 

2. Các cơ quan nhà nước ở trung ương 
và địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 
các tổ chức thành viên của Mặt trận và 
các cơ quan, tổ chức hữu quan khác có 
trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến sâu rộng nội dung của Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam tại cơ quan, tổ chức và địa phương 
mình, nâng cao nhận thức về Hiến pháp 
và ý thức chấp hành Hiến pháp, bảo đảm 
Hiến pháp được tuân thủ và nghiêm 
chỉnh chấp hành trong tất cả các lĩnh vực 


của đời sống xã hội. 


Nghị quyết này đã được Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
bhóa XIII, bhỳ họp thứ 6 thông qua ngày 
28 tháng 11 năm 2013. 


CHỦ TỊCH QUỐC HỘI 
NGUYÊN SINH HÙNG 


39 


MỤC LỤC 


Trang 
e Lệnh số 18/2013/L-CTN ngày 08- 
12-2013 của Chủ tịch nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về 
việc công bố Hiến pháp nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 5 
e Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam 7 
Lời nói đầu t 
Chương I: Chế độ chính trị 8 
Chương II: Quyền con người, quyền 
và nghĩa vụ cơ bản của 
công dân 16 
Chương III: Kinh tế, xã hội, văn hóa, 
giáo dục, khoa học, công 
nghệ và môi trường 29 
Chương IV: Bảo vệ Tổ quốc 37 
Chương V: Quốc hội 40 
Chương VI: Chủ tịch nước B5 


90 


Chương VII: Chính phủ 
Chương VIII: Tòa án nhân dân, Viện 


s2 z Ä ^ 
kiểm sát nhân dân 


Chương IX: Chính quyền địa phương 
Chương X: Hội đồng bầu cử quốc gia, 


Kiểm toán nhà nước 


Chương XI: Hiệu lực của Hiến pháp 


và việc sửa đổi Hiến pháp 

Lệnh số 19/2013/L-CTN ngày 08- 
12-2013 của Chủ tịch nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về 
việc công bố Nghị quyết quy định 
một số điểm thi hành Hiến pháp 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam 

Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 
28-11-2013 của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam quy định một số điểm thi 
hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam 


61 


69 
tứ) 


78 


30 


S9) 


95 


91 


NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT 
Số 6/86 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội, ĐT: 080.49221, Fax: 080.49222 
Email: suthat@nxbctqg.vn, Website: www.nxbctqg.vn 


HIẾN PHÁP 


NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 


VIỆT NAM 


SBN 978-604-57-4568-7 
| 786045 | 745687 | 
8935279113187 


Giá: 24.000đ 


l 
9 


